
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



6 mẹo giúp bạn lên dây cót tinh thần khi tập thể hình 

T ác giả Ểế Quân Lương 

Ngoài sức mạnh cơ bắp, sự thoải mái và trạng thái tâm lý hưng 
phấn sẽ giúp bạn đạt hiệu quả rất cao trong tập luyện. 

Dưới đây là 6 mẹo bạn có thể áp dụng để lên dây cót cho việc tập 

thể hình của mình. 


1 . Tập trung vào nhóm cơ tập luyện và cảm nhận 







Điều tuyệt vời nhất là bạn cảm nhận được cơ bắp của bạn đang tập luyện và phát triển hàng ngày. Hãy nhìn vào 
gương mỗi khi tập thế hình và quan sát từ tư thế, các cơ bắp hoạt động và cảm nhận sự thay đối của cơ bắp mình. 


2. Nghe nhạc 



Nghe nhạc giúp tăng thêm động lực khi tập thể hình 


Việc nghe nhạc sẽ giúp bạn thoải mái và tạo hứng thú trong suốt quá trình tập thể hình. Những bài nhạc có nhịp điệu 
nhanh, sôi động sẽ kích thích cơ bắp bạn và giúp bạn tạm quên đi sự mệt mỏi. 


Các bạn thích nghe nhạc thế nào ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Thể Hình Nam sẽ cập nhật 
danh sách các bài nhạc tập thể hình cho các bạn. 


Xem thêm: Ầm nhạc - "Món ăn” không thể thiếu cho người tập thế hình. 


3. Nhìn vào các thần tượng thể hình 



Thần tượng của bạn /à ai? Hãy nhìn vào để thêm tinh thần tập luyện nhé! 


Những thần tượng của bạn sẽ tạo động lực tập luyện cho bạn. Ví như bạn ao ước có một thể hình như CR7 và thế là 
chắc chắn bạn sẽ nuôi ước mo, tập thể hình mê say. 


Tham khảo thêm: 15 bí quyết tập thể hình giúp Ronaldo sở hữu thân hình săn chắc và thể lực phi thường 


4. Sử dụng những thực phẩm chức năng trước khi tập 



sử dụng thêm thực ph ấm bổ sung khi tập thể hĩnh 


Việc cung cấp thực phẩm chức năng trước khi tập thể hình sẽ tạo ra một "cú hít" thật sự. Đầu tiên, hàm lượng 
protein, vitamin sẽ giúp cơ bắp tràn đầy sức lực. Sau đó là tạo cho bạn một sự tự tin sức mạnh của mình. 


5. Tham khảo thêm những tài liệu 





Đọc các tài liệu, bạn sẽ có thêm những kiến thức để thực hiện các bài tập chuẩn xác hơn đồng thời làm đa dạng 
thêm những động tác tập thế hình mới. Sự hiểu biết và sự đa dạng trong tập luyện sẽ giúp bạn cảm thấy hứng khởi, 
tự tin hơn khi bước đến phòng tập. 


Có 3 cách để bạn đặt câu hỏi cho Thể Hình Nam: 


. Vào Fanpage : Thế Hình Nam 

2. Gửi email cho chúng tôi : thehinhnam.com(g)gmail.com 

3. Bình luận ngay bên dưới mỗi bài viết 

Chúng tôi rất mong những câu hỏi thắc mắc của các bạn và sẽ có câu trả lời sớm nhất. 


6. Tập với bạn bè 



Thêm bạn bè tập chung sẽ thêm động lực cho bạn đấy! 


Việc lủi thủi tập một mình nơi phòng tập là điều cực kỳ chán nản. Tôi đã từng trải qua cảm giác này nên tôi hiểu 
được nó. Và đa số các bạn đều cũng gặp tình trạng này chứ không phải ít. 




Vậy tại sao chúng ta không tập cùng 1 vài người bạn cho không khí thêm sôi nổi ? 


CÓ thể không có được 1 người bạn đồng cảm hứng như mình, bạn rủ đứa bạn đi tập nhưng nó cứ viện lý do này nọ 
hoài thì sao mà tập được ? Thôi thì kết bạn với những người trên Facebook hoặc làm quen với các anh em trong 
phòng tập vậy. Mình đã từng làm điều này và đó là điều đúng đắn. Các bạn thử ngay nhé! 

Bạn sẽ không còn thấy nhàm chán, cô đon trong phòng thể hình khi có một người bạn cùng tập. Điều này sẽ rất có 
lợi vì bạn sẽ được giúp đỡ và học hỏi trong từng bài tập. Ngoài ra, bạn sẽ có thêm những câu chuyện phím trong 
những thời gian giải lao. 

Xem thêm: 


• Bao tay - dụng cụ cần thiết cho người tập thể hình 

• Cách xác định khối lượng tạ đúng khi tập thể hình 

• 21 bài tập gập bụng diệt gọn mỡ bụng hiệu quả cho cả nam và nữ 

• 6 loại thực phẩm nên sử dụng sau khi tập thể hình 

• Tổng quan về sản phẩm hỗ trợ Creatine 


í 


"tUĩch +UĨ "Uke' / ,r Sln<ÀỊrV 


t- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



Thảm tập yoga Trung Quốc có chứa ch... 



21 bài tập gập bụng diệt gọn mỡ bụn... 




Liíting Straps - Dây quấn bảo vệ cổ... 


Bài sau 

Buổi tập Cơ tay toàn diện với Damien Patrick tại phòng tập thế hình 


> 


Bài trước 

5 Bài tập giúp cho buổi tập thể hình thêm hoàn hảo 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 



Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 








Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hon thịt 







Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 







Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CỔ TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI V[DEO THỂ 

NHÀ HÌNH 


• "Bật mí" công thức trị sạm da chỉ sau 5 ngày với dầu gấc 

Làn da của bạn đen sam? Bạn dùng mọi cách nhưng vẫn không trắng được? Bạn không có thời... 

• 4 màu tóc nhuộm đẹp đang được các sao Việt ưa chuộng nhất 

Hè đến bạn đang muốn thay màu tóc mới đón Hè? Bạn có biết các hot girl và người... 

• Thực đơn giảm cân Atkins 1 8kg trong 3 tháng của nàng 9x 

My Vân, cô gái sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng lại nặng đến 56kg khiến cô cảm thấy... 

• 7 Cách thu nhỏ lỗ chân lông từ nguyên liệu tự nhiên cực hiệu quả 

Lỗ chân lông lớn khiến bạn thiếu tự tin, lỗ chân lông lớn cũng là một dấu hiệu của... 

• Cách trị mụn nhọt ở mông nhanh, không để lại sẹo 

Cách trị mụn nhọt ở mông với công thức từ thiên nhiên giúp bạn giảm sưng và mau lành... 


KHỎEĐẸP.VN 


KhoeDep.vn 


THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 


ThucPhamDinhDuong.net 










NHẠC TẬP THỂ HÌNH 


Goọílc™ Tim kiêm Tuy Chinh 


F A N p A G E 


ThểHìnhNam.com 


Bài ngẫu nhiên 



THỂ HÌNH NAM CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐÚC TẠ XI MĂNG - DÀNH CHO CÁC BẠN Tự TẬP ở NHÀ 

25.03.201 6 - 0 Comments 

Tự đúc tạ xi măng tập tại nhà, tại sao không ? Cũng như rất nhiều người mới bắt đầu tham gia vào gym, mình... 


I BÀI TẬP BENT ARM DUMBBELL PULLOVER - co TAY KÉO TẠ ĐÔI QUA ĐẦU 
11 1 8.01 .201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Bent Arm Dumbbell Pullover. Học kỹ thuật đúng cho bài tập co... 


£ THỰC ĐƠN LOWCARB CHUẨN NHẤT HIỆN NAY 

22.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Chính bạn cũng có thế tự lập cho mình những thực đon giảm cân chỉ với một số tiêu chí rất đon giản dưới.., 


Bài mới 



BUỔI TẬP Cơ TAY TOÀN DIỆN VỚI DAMIEN PATRICKTạI phòng tập thể hình 


Damien Patrick Damien Patrick là một vận động viên và huấn luyện... 


2 


6 MẹO giúp BạN Lên dây cút tinh thần khi tập thể hình 


Ngoài sức mạnh cơ bắp, sựthoải mái và trạng thái tâm lý hưng phấn... 

5 BÀI TẬP GIÚP CHO BUỔI TẬP THỂ HÌNH THÊM HOÀN HẢO 


Kết hợp 5 bài tập cơ bản sau đây cho các nhóm cơ để có 1 buổi tập... 


Bài yêu thích 


CHẾ Độ ĂN UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TĂNG CÂN 

22.1 0.201 5 - Comments Disabled 


Li 


Chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng là điều kiện cần và đủ để tăng cân thành công. Ngoài các thực phẩm giàu chất... 



THÀNH PHẦN CỦA TRỨNG GÀ VỊT VÀ ẢNH HƯỞNG sức KHỎE NGƯỜI TẬP THỂ HÌNH 
31 .03.201 6 - 0 Comments 

Thành phần dinh dưỡng của trứng gà, vịt. Loại protein tự nhiên tốt nhất, rẻ nhất, tiện nhất nhưng có vấn đề... 


30 BÀI TẬP Cơ BỤNG HIỆU QUẢ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI CHO THỂ HÌNH NAM (PHẦN 1) 

25.1 1 .201 5 - Comments Disabled 










